Giải pháp marketing xanh 
cho ngành học mới tại Trường Đại học 
tư thục Quốc tế Sài Gòn 


Lữ THỊ THANH MAI: 
ĐỒNG MINH NHÌ'? 


Tóm tắt 

Marketing xanh là định hướng mới và cân thiết trong giáo dục, cụ thể là giáo dục đại học. Trên 
cơ sở khái quát lý luận về marketing và marketing xanh trong giáo dục, phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (S1U), 
nhóm tác giả đề xuất những giải pháp marketing xanh nhằm tăng cường thu hút sinh viên, đặc 
biệt là các ngành học mới dựa trên yếu tố tích cực với môi trường của SĨIU. 


Từ khóa: giáo dục đại học, marketing xanh, Trường Đại học Từ thục Quốc tế Sài Gòn, tuyển sinh 


Summary 

Green marketing ¡is a new and necessary đirection in educafion, specifically higher education. 
Based on the theoretical overview oftmarketing and green marketing in educafion, analyzing the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) oƒ Saigon International Universify 
(S1U), the aquthor proposes green marketing solufions †o increase studenf aftraction, especially 
new majors, based on SIU”s positive environmenfal ƒactors. 


Keywords: higher educafion, green marketing, Saigon International University, enrollnenf 


GIỚI THIỆU 


Theo Báo cáo tuyển sinh hàng năm 
của SIU, số lượng tuyển sinh trong năm 
2020 là 258 sinh viên, tăng lên 337 sinh 
viên trong năm 2021 và tăng lên 550 chỉ 
tiêu vào năm 2023. Nguồn tuyển sinh 
chủ yếu từ hệ thống trung học phổ thông 
(THPT) của Tập đoàn Giáo dục Á Châu, 
khu vực TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM). 
Con số này là khá khiêm tốn trong tương 
quan so sánh với các trường đại học trong 
cùng khu vực. 

Những năm gần đây, SIU cũng đã mở 
thêm một số ngành học mới. Cụ thể, năm 
2023, Trường mở mới 2 ngành là: Đông 
phương học và Thương mại điện tử với 
chỉ tiêu khoảng 200. Để tuyển sinh cho 
ngành học mới là không hề dễ dàng. 

Hiện nay, marketing xanh không chỉ 
là một xu hướng tiếp thị, mà còn là giải 
pháp cho thế hệ tương lai, góp phần củng 
cố một sự phát triển thật sự bên vững. Do 
đó, việc nghiên cứu, tìm các giải pháp 
martketing xanh cho hoạt động tuyển 
sinh nói chung, tuyển sinh các ngành học 
mới tại SIU được xác định là cấp thiết. 


LÝ THUYẾT VỀ MARKETING XANH TRONG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 


Rahman và cộng sự (2012) đã mô tả, marketing 
xanh là hoạt động kinh doanh gắn liền với giảm thiểu 
chất thải thông qua các sản phẩm thân thiện với môi 
trường, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sức khỏe 
và tính bển vững của xã hội. Marketing xanh còn 
được gọi là tiếp thị sinh thái hay tiếp thị bền vững 
(Katrandjiev, 2016). Marketing xanh kích thích hành 
vi tiêu dùng xanh bằng cách khuyến khích người tiêu 
dùng đóng góp vào tương lai của hành tinh từ việc mua 
các sản phẩm xanh ít ảnh hưởng đến môi trường, từ đó 
giảm sự phát sinh ô nhiễm. Ngoài ra, marketing xanh 
còn là một biểu hiện của marketing xã hội, là một phần 
của phương thức tiếp cận marketing mới, không chỉ tập 
trung, điều chỉnh hay nâng cao tư duy và thực hành 
marketing hiện có, mà còn tìm cách giải quyết các vấn 
đề hòa hợp giữa chủ thể xã hội, sinh thái và marketing 
ở hiện tại. 

Theo quan điểm marketing, thị trường các sản phẩm 
giáo dục đào tạo là tập hợp những người học hiện có và 
tiểm năng đối với một sản phẩm hay dịch vụ giáo dục 
đào tạo mà họ sẵn sàng và có khả năng thanh toán giá 
trị cốt lõi (Phạm Thị Liên, 2016). Các giá trị vô hình 
của cơ sở giáo dục đào tạo được thể hiện qua truyền 
thống, danh tiếng, đội ngũ giảng dạy và phục vụ, chất 


TS., ” ThS., Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn 
Ngày nhận bài: 25/12/2023; Ngày phản biện: 25/02/2024; Ngày duyệt đăng: 18/3/2024 


Economy & Forecast Review, No. 05/2024 


1ó3 


Kinh tế 
và Dư báo 


NGHIÊN Cứu - TRAO ĐỔI 


BẢNG: CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÍA NAM 


STT Tên trường Chỉ tiêu 
1 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 8.000 
2 Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng 4.800 
3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 6.000 
4 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 855 
5 Trường Đại học Đồng Tháp 4.080 
6 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 2.790 
7 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 1.240 
8 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000 
9 Trường Đại học Hoa Sen 4.000 
10 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 3.000 
II Trường Đại học Kiên Giang 1.675 
12 Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn 550 


Nhóm tác giả tổng hợp 


lượng đào tạo...; còn giá trị hữu hình thì được thể hiện 
qua cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ đào 
tạo... có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn của người học 
hay người sử dụng dịch vụ giáo dục - đào tạo. 


ĐÁNH GIÁ SWOT CỦA SIU 


Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có nhiều trường đại 
học hoạt động với khả năng đào tạo, thương hiệu và 
năng lực cạnh tranh khác nhau. Năm 2023, ở khu vực 
phía Nam, SIU là trường có chỉ tiêu tuyển sinh đại học 
khiêm tốn nhất trong khu vực (Bảng). 

Kết quả phân tích SWOT của nhóm tác giả cho thấy: 

Điểm mạnh của SĩU bao gồm: Chính sách sản phẩm 
đào tạo được thực hiện khá tốt; Cơ sở vật chất, phương 
tiện phục vụ giảng dạy đáp ứng khá tốt cho hoạt động 
đào tạo tại Trường; Là một trường tư thục - có mức học 
phí khá cạnh tranh và có niềm tin từ công chúng; Là 
trường thành viên của GAIE - trường quốc tế uy tín tại 
TP.HCM; Chính sách quá trình dịch vụ đào tạo được tổ 
chức thực hiện khá nghiêm túc; Có đội ngũ giảng viên 
có trình độ chuyên môn cao, có năng lực sư phạm tốt. 

Điểm yếu bao gồm: 

- Đóng trên địa bàn TP. Thủ Đức xa trung tâm 
Thành phố, chưa được xã hội nói chung và học sinh 
THPT biết đến, nên công tác tuyển sinh không thuận 
lợi, chất lượng đầu vào còn hạn chế. 

- Chính sách phân phối sản phẩm đào tạo tại Trường 
chưa thực sự được chú trọng. 

- Chính sách truyền thông cổ động chưa được chú 
trọng đúng mức, nên hiệu quả chưa cao. 

Cơ hội bao gồm: 

- Môi trường chính trị ổn định, pháp luật luôn được 
bổ sung hoàn chỉnh, kinh tế tăng trưởng. Nhà nước đã 
có văn bản pháp quy về đổi mới cơ bản và toàn diện 
giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn tiếp theo. 

- Nhu cầu đào tạo hiện nay của xã hội đang tăng nhanh. 

- TP.HCM là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển, 
nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo đang tăng cao. 

- Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin và 
ứng dụng công nghệ thông tin. 


ló4 


- Trường đóng trên địa bàn TP. Thủ 
Đức - một thành phố có nền kinh tế, văn 
hóa, xã hội phát triển mạnh. 

Các đe dọa đến từ: 

- Sự thành lập các trường đại học tại 
các địa phương trong khu vực tạo sự cạnh 
tranh quyết liệt về đào tạo và thị phần 
đào tạo của trường có xu hướng giảm 
sút. Sự phát triển nhanh các trường đại 
học trong những năm gần đây (trên địa 
bàn TP.HCM có trên 14 trường đại học 
tư thục và ở tất cả các tỉnh trên cả nước 
đều có các trường đại học) khiến tính 
cạnh tranh trong tuyển sinh đại học càng 
quyết liệt. 

- Các sản phẩm cạnh tranh đối với các 
chuyên ngành đang đào tạo tại Trường 
hầu hết đều có ở tất cả các trường địa 
phương trong khu vực. 

- Thu hút nhân lực trình độ cao còn 
nhiều khó khăn. 

- Những quy định mới trong đào tạo 
liên thông đang gây ra những khó khăn 
trong công tác tuyển sinh. 


ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP 
MARKETING XANH CHO CÔNG TÁC 
TUYẾN SINH CÁC NGÀNH HỌC 
MỚI CỦA SIU 


Sang năm 2024, SIU chính thức xét 
tuyển thêm 4 ngành học hấp dẫn gồm: 
Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ 
công chúng, Công nghệ giáo dục, Công 
nghệ thông tin. Đặc biệt ngành mới Công 
nghệ thông tin có 4 chuyên ngành là 
Công nghệ thông tin, Công nghệ thông 
tin y tế, Thiết kế vi mạch, Thiết kế đồ 
họa. Tuy nhiên, thực tế là thu hút người 
học các mã ngành này không hề dễ dàng. 
Điển hình với ngành học Thiết kế vi 
mạch, thì Trường phẩi cạnh tranh gay gắt 
với các trường đại học lớn trong công tác 
tuyển sinh, bởi, các trường: Đại học Bách 
khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học 
và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học 
Bách khoa, Trường đại học Sư phạm kỹ 
thuật (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại 
học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM... cũng 
đồng loạt mở ngành thiết kế vi mạch 
trong năm 2024. 

Trong bối cảnh mới, việc áp dụng 
các giải pháp marketing xanh sẽ giúp 
SIU nâng cao hiệu quả tuyển sinh, thu 
hút đông đảo người học lựa chọn các 
ngành học mới của Trường trong thời 
gian sắp tới. Các tác giả để xuất những 
giải pháp sau: 


Kinh tế và Dự báo, Số 05/2024 


Thứ nhất, xây dựng chiến lược 
marketing xanh 

Để xây dựng một chiến lược marketing 
xanh thành công, nhân tố chính cần quảng 
bá rõ ràng đó là tính phát triển bền vững 
của các sản phẩm cũng như các dịch vụ 
giáo dục của SIU, theo đó, Nhà trường 
cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Về Chứng nhận xanh: Trường có thể 
xem xét việc đạt được các chứng nhận xanh 
như LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) hoặc ISO 14001. 

Về chương trình giáo dục về môi 
trường: Trường cần tích hợp nội dung 
giáo dục về môi trường vào chương trình 
học để tạo ra một cộng đồng sinh viên 
thông thái về vấn đề môi trường. 

Thực hiện chiến dịch truyền thông 
xanh: Sử dụng các phương tiện truyền 
thông để chia sẻ thông điệp về cam kết 
bảo vệ môi trường của Trường khi thực 
hiện hoạt động tuyển sinh. 

Quản lý rác thải và tái chế: Phát triển 
chính sách quản lý rác thải và tái chế 
trên khuôn viên Trường. Cung cấp các 
thùng rác tái chế và tạo ra các chiến dịch 
khuyến khích sinh viên và nhân viên 
tham gia vào việc tái chế. 

Khuyến khích giao tiế? và tham gia 
cộng đông trong bảo vệ môi trường: TỔ 
chức các sự kiện, cuộc thi hoặc chương 
trình khuyến khích sự tham gia của cộng 
đồng trong việc bảo vệ môi trường. 

Phát triển chính sách xanh trong quản lý 
và vận hành: Xây dựng các chính sách hỗ 
trợ và khuyến khích nhân viên và sinh viên 
tham gia vào các hoạt động xanh và giảm 
thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường 
trong quá trình quản lý và vận hành trường. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Thứ hai, nâng cao chất lượng marketing xanh 
trong tương lai 

Hiện nay, nhu cầu mở ngành học mới của Trường 
đang tăng bằng chứng trong năm 2023 trường đã mở 
thêm 3 ngành học mới, năm 2024 thêm 4 ngành mới. 
Để nâng cao chất lượng marketing xanh trong tương 
lai, cần tập trung vào việc xanh hóa chương trình đào 
tạo. Theo đó, có một số phương pháp mà Trường có thể 
áp dụng như sau: 

- Xây dựng Chương trình học xanh (Green 
Curriculum): Cần tích hợp nội dung về bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững vào chương trình học của 
tất cả các ngành học mới. Lồng ghép các học phần hay 
các khóa học chuyên sâu về quản lý môi trường, năng 
lượng tái tạo và các vấn để môi trường khác. 

- Có các dự án thực tế và nghiên cứu dành cho sinh 
viên, giảng viên cùng tham gia vào các dự án thực tế 
về môi trường và năng lượng tái tạo. Đồng thời, khuyến 
khích và tài trợ nghiên cứu khoa học về các giải pháp 
xanh và ứng dụng thực tế. 

- Chứng nhận và đánh giá xanh cho chương trình 
đào tạo nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo được 
chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi 
trường cũng là hướng đi mới giúp cho cộng đồng quan 
tâm. Tổ chức đánh giá định kỳ về việc thực hiện và 
đánh giá hiệu suất của chương trình đào tạo xanh. 

- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học xanh. Tạo 
ra môi trường học tập thân thiện với môi trường và khí 
hậu xanh. 

- Tạo cơ hội cho sinh viên thực hiện dự án cộng 
đồng xanh nhằm nhằm giải quyết các vấn để môi 
trường tại khu vực. 

- Phát triển các chương trình đặc biệt cho quản 
lý môi trường và phát triển bển vững từ đó tạo ra 
các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý môi 
trường và phát triển bển vững. Hỗ trợ sinh viên xây 
dựng kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực 
này thông qua các chương trình thực tập và đào tạo 
nghề nghiệp.L1 


1. Dean, T. J.,and Pacheco, D. E. (2014), Green marketing: A strategIic balancing act for creating 
value. In Journal oƒ Business Strafegy, 35(5), 14-22, https://doi.org/10.1108/BS-11-2013-0109. 

2. Katrandjiev, H. (2016), Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: 
Synonyms or an Evolution of Ideas, EconomicAlternafives, 1(7), 71-82. 

3. Komairl, A., Indrasari, L. D., Tripariyanto, A. Y., and Rahayuninøssih, S. (2020), Analys¡is 
öøƒ SWOT marketing strategies and 7P influence on purchasing decision, In Journal oŸ Physics: 
Conference Series, Vol. 1569, No. 3, IOP Publishing. 

4. Pcattie, K. (2016), Green marketing, In The marketing book, 573-597, London, Englisg: 


Routledsge. 


5. Phạm Thị Liên (2016), Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học Trường hợp 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh 


doanh, 32, 81-89. 


6. Rahman, I., Reynolds, D., and Svaren, S. (2012), How “Green” Are North American Hotels? 
An Exploration of Low-Cost Adoption Practices, Imfernafional Journal oƒ Hospitality Managemer, 


313), 720-727. 


Economy & Forecast Review, No. 05/2024 


lé5 


Kinh tế 
và Dư báo 


